




























KỸ HỌA PHONG CẢNH 



Chủ biên: NGỤY THỤY GIANG 
Người dịch: NGUYỄN KHIÊM 


KÝ HỌA PHONG CẢNH 



NHÀ XUẤT BẨN VĂN HỐA - THÔNG TIN 




LỜI NÓI ĐẦU 


Những bài, mục trong cuốn: “Ký 
họa phong cảnh” này được biên soạn 
dựa theo đề cương giảng dạy của Trường 
Mỹ thuật Quốc gia Trung Quốc, do một sô' 
giáo sư soạn giảng. Nó có đặc điểm ỉà: hệ 
thống, khoa học, nghiêm túc, quy phạm và 
thực dụng. 


Chúng ta đều biết: Nhiệm vụ chủ yếu 
của giáo dục mỹ thuật ỉà bồi dưỡng ý thức 
và năng ỉực tạo hỉnh cho học sinh. Những 
ý thức và năng ỉực đó nhất thiết phải 
thông qua học tập ngôn ngữ tạo hình mới 
có được và mục đích của việc tập vẽ chính 
là ở yếu tố này. 


Dựa vào tiêu chí trên cùng cơ sở lý 
luận mỹ thuật và phương pháp kỹ thuật 
thê hiện đê đưa ra một phương pháp ký 
họa với mục đích là: hướng dẫn cách quan 
sát đối tương từ đó nâng cao khả nàng 
nhận thức cho học sinh. 

Điểm cơ bản của tập sách này ỉà: biểu 
đạt lý luận, từng bước phân tích phương 
pháp kĩ thuật của bức vẽ và phân tích 
những tác phẩm hội họa - đây là một giáo 
trình tham khảo ỉỷ tưởng, đơn giản mà 
tiện lợi. 


NHÀ XUẤT BẢN VÀN HÓA ■ THÔNG TIN 




c ° tác dụng bồỈ dưang h tri k nhớ? bỉ kể a mát ' 11 ) 3 u an sát đưỢc ’ nó 
thành danh cũng đều bắt đầu từ htc li ha ỵ họa sỹ 

rèn luyện khả mlng quan sát ^bav í n”!. ỉ . : y , ký họak hnng những 

ạho con 

^ỡng, khích lệ chúng ta biểu híên^uĩ í í và ,f ũn ể từ đó nuôi 

nghệ thuật đặc thù mà không mỉ hÌnh tbí/.^L ?u Ị à , m ^. hình thức 

Nhìn góc đ ộ Zc m 

ph °ng Snh đe tạp^trung^ve nis^ứu^vẽ mà^s^t h nhất là ký họa 
^ỵhĩ-? 5 họa. Trên thưỉtếký hL^ íA ọ ?F- ầngC ° the 

r^L k íỉ ngI ữn . g “ 4 C Sm và muc ý tiêu rĨn^SlT? v ° khác mỗi 
tương hỗ, cùng tiên triển? Hiên nav nhià?7?ÌỈ!??’ mà , , nó còn có tốc dụng 
được vấn đe này và đã chu tron7hrt7fL7ĩ^ m ỹ thưật đã nhận thíte 
cũng đã nhận thức được sự cần thiết h í hìhieu học sinh 

Ĩ7’.'v đÓ Ì à raộ ‘ các h nỉứn đúng. Thếnh?n/Xn k ẮỈ7ú- â í_ ự "dnhĩọc ký 

mi “ này * “ ss z SíSSÌS 

soạn, nham^nâng^ảo tín ? nhaV U f ký ^ họa ph ° ng cảnh để biên 

th°s STdỉtSỉ z cuạc 


KỸ HỌA PHONG CẢNH 



KÝ HỌA PHONG CẦNH 


Chương 2 

GIỚI THIỆU DỤNG cụ 


J-Jụng cụ vẽ ký họa tương đôi đơn giản, nhưng không vì thế mà tuỷ tiện 
trong việc lựa chọn. Những người mới học nhất thiết phải nắm vững tính năng 
của những dụng cụ này. 

Dùng bút: bất kỳ là loại bút nào cũng, có khi dùng nhiều, lúc dùng ít, 
nhưng vói những người mái học thì chọn bút lại là một điều vô cùng quan trọng. 

Bắt đầu học vẽ nên dùng bút máy, khi vè tránh chữa đi chữa lại. Chò sau 
một thời gian khi đã nắm được kỹ thuật cơ bản mới nên chọn cho mình loại bút 
quen thuộc hoặc dựa vào nội dung của bản vẽ mà chọn bút cho phù hợp. 

Dùng giấy: giấy nào cũng vậy, loại giấy và màu giấy sê tạo ra những hiệu 
quả khác nhau. Khi chọn loại giấy vẽ phải xem xét chọn loại bút tương ứng, vì 
môi loại giấy chỉ thích hợp cho một loại bút do vậy yêu cầu người vẽ phải nắm 
được các tính năng của dụng cụ đe lựa chọn cho thích hợp. 

1. Bút 

Có thể dùng bút chì, bút than, bút máy, bút bi, bút chì màu, bút lông... 

2. Giấy 

Sử dụng Giấy vẽ bản đồ, giấy vẽ thông thường, giấy in thường, giấy in báo, 

giấy màu hay vở vẽ ký họa đều được. 

3. Dụng cụ kèm theo 

Tẩy, dao trổ, bảng vẽ hoặc cặp vẽ. 

Một số hình vẽ minh họa (Hình la, Ib , lc, Iđ) 


8 





Glỡl THIỆU DỤNG cụ 



Hình lc. Ký họa bằng bút máy 


Hình Id. Ký họa bằng bút bi 


9 



KỶ HỌA PHONG CẢNH 



1. ĐƯỜNG NÉT - ĐIỂM CHÍNH CỦA KÝ HỌA 

1. Nhận thức về đường nét: 

, t _, ỉ ] ưtỉ }}ĩ nét ,! à điểm quan trọng của nghệ thuật tạo hình, là ngôn ngữ cấu 
thành tiêng nói nghệ thuật. 

, kỷ - Iă 1 P ! > ° r ĩ_ g , cảeh , của phưưn e Đông hay phương Tây đều giàu tính sáng 

tạo trong cách thê hiện đường, nét. 

- có sức biểu hiện rất phong phú - tuỳ theo dụng cụ 

V Ã n % ng . tay nhanh w chậm... mà kết qua biên 

s, v i c f ù ^ 1( hìn í khai qĩĩat, dáng vẻ hư thực, ẩn hiện 

M nh 'i. uôn biệu quả bất ngờ, đọc đáo. ■ —— ỉỉ/tlilHỈ Ato* /JiA 

Như “Gớt” đã nói : “Cái đẹp ỏ đường, nét — ịj||Ị|ịí|| AMRsĩi 

là chô biết vận dụng”. Đường nét trong :— Ỉ'IH'19'I v/y /nSK 

nghệ thuật tạo hình, bất kỳ ở đâu cũng . ^ 

biểu đạt hình tượng và tư thái của sự vận d&íe /Ỳ///, £± 

dụng, hay cũng có thể nói là biểu đạt tư qĩíỊpp ỉ((////ề 

tưởng và tình cảm tạo cảm giác, liên ĩ[Ịfy sặ 

tưởng phong phú. * ^ ỈỊrị 

^Một bức vẽ tốc ký có sinh động hay 
không, bức vẽ có chỗ nào nhầm lẫn hay ỈN|m 

không; tình cảm có khơi động lòng người ^ 

hay không đều có hên quan trực tiếp đến + 

các nét vẽ. Do đó, học sinh học ký họa phải * ù 

tuỳ theo đôi tượng thiên nhiên mà dùng * ễẩ§9 ỹề* 

đường nét miêu tả vật thể, biểu đạt tình iíếu í J ìrù 

cảm và ý định... (Hình 2 ) mỉm MỵẲ f 






Hỉnh 2. Các kiểu đường, nét 





10 



CÃCH THỂ HIỆN 


Ễl^SSsễSSitẾỀẫ? 
= “ ,l ,nh ° íe ■■■ “ 



Hình 3 



KỸ HỌA PHONG CANH 


2. ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI: 

1. Anh sáng và bóng tối: 

t.hi S?, C S q , L ^ r l t , r .? ng ỉỒ s l cá , n , bằng củaánh sáng và bóng tối trong việc biểu 
tí ^ Ú T^lu ÓC .~ ủ ^ ! ật í¥ ' s - cẫ ị hãng sẽ làm cho bài vẽ đạt hiệu quả 

vẽphảphân tích đongthờìca đương nctvà cau truc vat 
qun f „ hc - đọi xứng của anh sang va bong tôi, phm xử ly tốt 
điều này đê đi đên sự thống nhất giữa sáng và tối. (Hình 4) 0 


'i 

- w 




?Pư 


y-.yy 

■1 \ 






ũ 




,« «r: 




| ì, " f ĩ 1 


í j‘í 




'ịịịu 


4- 'ỉ 

I i 




hT • J* ♦? 4 ' 
«r, Ì7,íg 




•15 


ị>' ì Ị 


w *t: 


iiÉỉ 


^5 






5. Kết hợp đường nét và sáng tối: 


. 3°^^ k ý họ f: hung đường nét phải dựa theo tương quan giữa sáng 

tkê ' N f^ như chỉ đùng đương nét để biêu thị đọng thai 
thê mà không chú ý đến sáng tối thì sẽ khó diễn tả không gian vật the, 
ngược lại nêu chỉ dùng sáng tối mà không chú ý đến đường nét thì khó the hierỉ 

!u, u. loát : llê , n Ị ụC hay , ckất . liệu vật thể - Phốì hợp tốt đường nét, sang tôi và 
Tltư*ĩ hếc ™ ^? ll0ạisẽ . làmch0 bức tranh sinh động hơn, có thể biêu 
thị đây đu hiệu quả cả hình thái không gian, chất liệu của vạt the... Không co 

T_:? hương nào nhất đ ' nh c * ; điêu mâu chôt là yạra dụng linh họat mói 
đạt được mục đích. 


Kết hợp đường nét và sáng tôi để ký họa.(Hình 5) 





KÝ HỌA PHONG CẢNH 


Chương 4 

KỶ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP VẼ 


1. QUAN SÁT VÀ PHÂN TÍCH 

Ký họa là khả năng quan sát, phân tích và tư duy. 

Khi vẽ phong canh trước hêt phải quan sát, tìm hiểu để nắm vững hình 
trang và đặc diêm của cảnh vật. Quan sát đúng phương pháp là điểm mau chốt 
đê ký họa tôt và phương pháp quan sát chủ yếu là nắm bắt tổng thể - phương 
pháp quan sát tổng thể là quy luật cơ bản phải tuân thủ của nghệ thuạt. 

Đôi với những người mới học, phải luôn chú ý tốt điểm này. Quan sát tổng 
the tưc la năm vững câu trúc, đem từng bộ phận liên hệ lại với nhau để có môt 
tổng thể. 

Từ tổng thể tiến tới nghiên cứu cái chính, cái phụ của cảnh vật, cảm giác 
hư thực và quan hệ nội tại của vật thể tất cả đều có liên quan với nhau. Chú ý 
nam vững quan hệ kết cấu hỉnh thể và dáng dấp tinh thần nội tại của cảnh vạt 
để chuẩn bị cho bước tiếp theo. 


2. LẤY CÀNH VÀ CẤU TRÚC BẢN VẼ 

Trong ký hoạ phong cảnh dù cảnh vật nào, bất ký diện tích to nhỏ, thậm chí 
chỉ là một đám cây cỏ... thì việc đầu tiên vẫn là lấy cảnh và cấu trúc bản vẽ. 

Lấy cảnh phải thông qua trực quan cảm thụ và phán đoán thẩm mỹ, chủ 
quan đê căt tỉa, gạn lọc... Khi điểm nhìn thay đổi phong cảnh sẽ thay đổi theo, 
phải chọn vị trí thích hợp để có góc độ lấy cảnh tốt nhất. 

Lấy cảnh còn phải xét đến mối quan hệ xa gần, cái đó sẽ liên quan đến vị 
tríkhông gian biểu hiện của cảnh vật. Những người mới học thường coi nhẹ vấn 
đẹ lay canh. Vi như học sinh khi đên chô vẽ không chon cảnh mà đã vôi vẽ ngayỊ 
lại có học sinh nghĩ rằng việc chọn cảnh chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa! 
thấy lãng phí thời gian - đấy là những quan niệm sai lầm. 

Cảnh vật trong tự nhiên, không phải chỗ nào cũng vẽ được; cần phải quan 
sat kỹ cam thụ, tìm tòi, đồng thời phát hiện phưng cảnh vật trong tự nhiên để 
có thê khơi dậy nhiều nội dung thẩm mỹ vui tươi, gây hưng phân 


14 



CÁCH THỂ HIỆN 



Hình 6 Lấy cảnh và cấu trúc bản vẽ. 


Cấu trúc hay còn gọi là bô" cục bản vẽ là một quá trình tổ chức các đốì tượng 
quan sát được, thông nhất các bộ phận tạo thành một tổng thể. Cấu trúc bản 
vẽ cũng là một quá trình tư duy - từ những cảnh vật phức tạp trong tự nhiên 
tìm ra một trật tự, một tiết tấu... Ký họa không phải là vẽ tất cả mà phải chọn 
lọc, có chô phải nhấn mạnh, có chỗ lại giảm nhẹ - từ đó mà được tổng thể. Xem 
một bức tranh có rung động lòng người hay không đều quan hệ trực tiếp đến 
cấu trúc và cũng là mấu chốt thành bại của bức tranh. Do đó phải nắm vững 
những hiểu biết và quy luật cơ bản của cấu trúc. (Hình 6). 


15 










Những điểm chính của câu trúc: 

1. Dựa vào nội dung lấy cảnh để đặt cấu trúc, nắm trọng điểm, nêu chủ đề. 
‘‘Đo xa lảy cái thế, đo gần lấy cái chất”. Đối với cảnh vật phải chắt lọc khái quát, 
cục bộ phải phục tùng yêu cầu của tông thếl không phản tán vụn vặt. 

2. Nắm bản chất: 

Cách sắp đặt phụ thuộc yêu cầu của chủ để. Ví dụ cùng một cái cây do đặt 
ở vi trí cao thấp khác nhau trong bản vẽ mà gây cho ngươi xem nhưng cam giac 
khác nhau. 

3. Nắm bắt tổng thể, biến đổi linh họat phản ứng nhanh - dựa vào nội dung 
hoặc nhu cầu biểu hiện để chọn cách thể hiện, loại giấy (Vẽ đứng hoặc vẽ 
ngang). 

4. Qui luật cấu trúc bản vẽ. 

Dựa theo những quy luật cấu trúc bản vẽ qui định ra: 

- Kiểu đối xứng (Hình 7a) 

- Kiểu cân bằng (Hình 7b) 













KỸ HỌA PHONG CẢNH 


3.HỈỂU BIÊT VÊ KHỐNG GỈAN 


Trong ký họa cần 
chú ý đên đặc điểm 
kêt cấu của cảnh vật 
đông thời còn phải 
nắm vững quy luật cơ 
bản của xa gần - ỏ gần 
thì to, ở xa thì nhỏ - là 
cách nhìn khái quát 
đôi với không gian ba 
chiều. 



Hình 8a 


Đường tầm mắt: 
Khi đứng trưóc mặt 
biển rộng thì đường 
chân trời tức là đường 
ngang tầm mắt, nằm 
ngang giữa mặt biển 
và chân trời. Khi đứng 
trên gác cao nhìn thì 
đường chân trời cũng 
theo tầm mắt mà cao lẻn 
do đó các đường dưới mặt 
đất, càng dốc ngược lẻn 
phía chân trời. 

Ngược lại nếu bạn ngồi 
thấp xuống thì đường 
chân trời cũng tụt xuống 
theo, những đường ờ dưới 
mặt đất vẫn tụ về hướng 
chân trời nên khi nhìn 
những đường đó ta có 
cảm giác nó bị rút ngắn 
đi. Trái lại những đường ở 
trên tẩm mắt lại có cam 
giác dốc ngược xuống 
chân trời hơn. (Hình 8a, 
8b, 8c) 



Hình 8c 


18 







_____ CÁCH THE HIỆN 

Điểm nhìn chính diện : 

Đường chân trời là đường song song vối đường ngang tạo bài 
mặt bức vẽ và mặt đất và cao bằng tầm mắt của người quan sát. 
Những đường song song vuông góc với đương chân trời trên bản 
vẽ luôn tụ về một điểm, điểm đó nằm trên đường chân trời. Những 
đường thẳng song song với đường chân .trời vẫn luôn giữ được 
quan hệ song song (trên bản vẽ) và chỉ thay đổi độ dài, ngắn khi 
ò vị trí xa hoặc gần khác nhau... (Hình 9a, 9b) Những đường song 
song và điểm tụ. 




19 









KÝ HỌA PHONG CẢNH 



Hình lOb 


Điểm nhìn góc: 

Những đường song song không vuông góc với đưòng chân tròi thì tụ về điểm 
tụ riêng trên đường chân trài. Nhũng đường song song theo hưống khác nhau 
sẽ tụ về những điểm tụ khác nhau. (Hình 10,a, lOb) điểm nhìn góc. 


20 







KÝ HỌA PHONG CẢNH 


CHƯƠNG 5 

GIỚI THIỆU CÁCH VẼ 


1. CÂY VÀ RỪNG CÂY 

^ ng à dấu rừn ể rát đ ẹp> thể hiện cuộc sông và vĩnh hằng, rừng có 

th } ế \ đển 5 t ồn tạt của nhân loại. Rất nhiều họa sĩ danh ca cuọc 

r ? ng cáchọa . sĩ ngay xưa cũn s đã tển ể kết ra nhieu phương 
pháp vẽ cây rất hiệu quả, thật đáng để chúng ta học tập. 

A Trong bài vẽ phong cảnh, vẽ cây là một nội dung vô vùng quan trong. Vẽ 

p , h ^ thê ' loại cây; đặc điểm và quy luật sinh trưởng, nắm 

vững đầy đủ những điểm này mới có thể biểu thị chính xác đặc điểm cua cây. 

- Đặc điểm cơ bản và hình thành kết cấu của cây. 

Dựa theo một sô quy luật thì cây có năm bộ phận: Rề, thân, cành, lá, vỏ. 

Thân cây có loại mọc thẳng, song song, rậm rạp V.V.. 

Cành cây có loại mọc lên, đâm xuống, nằm ngang, rủ, cũng có loại xen kẽ V.V.. 
Cây có loại dạng tán, loại hình cầu, bầu dục, dạng bán nguyệt V.V.. 

Lá cây có loại lá nhọn, lá to, lá nhỏ V.V.. 

(Hỉnh 12a, 12b) Đặc điêm cơ bản của thân cây, và lá cây. 

(Hỉnh 13) Đặc điểm cơ bản của cây. 



(Hinh Ĩ2a) Đặc điểm cơ bản của thân cây, và lá cây. 












GIỚI THIỆU CÀCH VẼ 


Cách vẽ cây 

K , , v j-, th À Vẽ . lá , trước j. cành nhiều lá ít thì vẽ cành trưóc. 

rr 7® q “ an , s , ốt f ự tha y đ “ t0 nho cua thân cây, chú ý sự xen 

^ của .f y i^ n / hộc thường vẽ cây to 

hf tê ’ nên chú ý đến hiệu quả tổng the crhứ khong cau nẹ những yếu tồ 
vụn v&t. 


Các cụ xưa nói “Hình ảnh đẹp nhất là vừa hát 
vừa vẽ.” 

, cây trước hêt phải vẽ từng cây riêng lẻ 

kj eu S1 ^ ■y đổi biên hoá của từng loại cây. 

Vẽ lá P hải nhìn tổng thể, không vẽ chi tiết nho, vụn 
1 ? C chỉ cnn vẽ một hai cái lá là được, hoặc 
thế hiện lúc sáng lúc tối, làm tăng thêm uy thế cua 
cây. 

Các bước vẽ cấy: 

' Qưan sát: Phải quan sát các góc độ khác nhau 
đế chọn ra một góc độ đẹp nhất. 

- Bô cục: Sắp xếp hợp lý trên bức vẽ. 

- Vẽ: Năm chăc các đặc điểm chính của cây. 

(Hình 14a> 14b, 14c: Cây) 


1 

/ 



Hỉnh I4a 



Hình Ỉ4b 



Hình 14c 


25 




KÝ HỌA PHONG CẢNH 


Cách vẽ rừng 

Vẽ được một cây là cơ sỏ để vẽ được rừng. 

Từ chỗ tập vê một cây đên việc vẽ được nhiều cây rồi nâng lên bố* cục một 
bức tranh. Rừng có cùng một loại cây hoặc nhiều loại cây khác nhau, khi vẽ 
phải qua quan sát để nắm được đặc điểm của từng loại cây khác nhau, đồng 
thòi giải quyết tốt mối quan hệ mau, thưa và thứ tự xa gần giữa các loại cây. 
Chú ý tương quan của cây trước và cây sau, sự đan xen giữa các loại cây phải 
sinh động, tự nhiên mà nên. 


■iNÌil 


mÊtt&A 










1 / 




m 















KỶ HỌA PHONG CẢNH 


2. NÚI ĐÁ 


Vẽ núi trước hết phải xem hình thái núi, thế núi, đỉnh núi, nhấp nhô, vòng 
veo, co cao, co thâp; có cây côi xanh tươi, có đá-lỏm chởm, có chỗ môt cây có chỗ 
một lùm cây có chô dáng hùng vĩ, có chỗ nguy nga, có chỗ trùng trùng điệp điệp; 
có chô kéo dài vô tận, có chỗ nguy hiểm, thiên biến vạn hoá. Những điểm nói trên 
cần quan sát, thể nghiệm và phân tích. 

Vẽ núi phải tìm cho ra mạch nguồn, phân tích cho được nguồn gốc, tầng lớp; 
nhìn núi, nhìn đỉnh, từ đỉnh nhìn sườn núi đến suối khe... (Hình 17a, 17b). 



Hình 17a 


28 








KỸ HỌA PHONG CẢNH 


Vẽ đá, phương pháp của người xưa 
là: “Đá chia làm 3 mặt”, phải xem sự 
khác nhau từ hình dạng đến kết cấu 
của đá. Ví như đá phong hoá, có loại 
tròn, có loại hình thoi, nhọn, bở. Vậy 
phải thể hiện sự khác nhau của cảm 
xúc trong nét bút. Ngoài ra đá thay đổi 
theo khí hậu; thời tiết bôn mùa, những 
cái đó phải thể hiện tỉ mỷ trong bức 
tranh (Hình 18). 


VI 


ớ] 


«JS 






1»’ 


||m 


ũ 


* 


^ ề 


í_w vjẵíữ&Sị&$3ĩữĩể&Sằ^&ễ£ễễỉ*. áLr. íĩs&ĩíựiế, 


r/*ỉ?ĩ-ĩ- 

rMŨ 


m 


il 




BEHSNi 


ỉ SSírÊSĩĩ&S&Ểầ 


HS 


WSễăm& 


XQì 

mề 

Éfe 


m 


Wữẫm. 




m 


m 

v&t* 


m 


WíM 




k#íĩ 


K&y[ 




r-v-l 




mi 


Hinh 18c 


30 






GIỠI THẼU CÁCH VẼ 


3 . CÁC BƯỚC VẼ 


Điều quan trọng nhất của ký họa là nắm vững tổng thể\ phải sắp xếp cái gì 
vẽ trước, cái gì vẽ sau, đây là vân để mà những người mới học phải đặc biệt quan 
tâm. ký hoạ có thể vẽ từ giữa vẽ ra, bát đầu vẽ từ trái sang, từ phía trước của 
cảnh vật hoặc từ trên vẽ xuống đều được V.V.. 


Bất kỳ một phương pháp nào cũng có những trường hợp ngoại lệ, không nên 
khối niệm hóa, phải dựa vào đặc điểm của cảnh vật hoặc tuỳ theo thói quen mà 
chọn cho mình phương pháp thích hợp. Nhưng với phương pháp nào thì người vẽ 
cũng phải xuất phát từ cái nhìn tổng thể, khảo sát toàn diện; phải có ý định sẵn 
trong đầu kết hợp với việc quan sát tỷ mỷ khi vẽ mới đạt kết quả. 

(Hình Ĩ9a, Ĩ9b, Ỉ9c, Ĩ9d, Ỉ9e). Ký họa phong cảnh. 

1. Sắp xếp cấu trúc bức tranh, phác núi và cây. 

2. Chú ý đặc điểm của từng cây, nắm vững bản chất, diễn đạt một cách tự 
nhiên cảm nhận của mình. 

3. Khi vẽ lùm cây, thảm cỏ phải chú ý đến độ thưa, dày của lá. 

4. Dùng một nét, vẽ dãy núi ở phía xa kèm theo nhũng nét chấm mờ để tạo 
sự sinh động cho bức tranh. 



Hình 19a 


31 




KỶ HỌA PHONG CẢNH 


Hinh 19b 


Hình 19c 




£ tst “*-*•*• phải chú 

một phong cánh hàThẵa’ đẹp mát. p ú ý đên tỷ lệ gtữa các cây để tạo nè 




GIỚI THIỆU CÁCH Vẽ 


Ký họa cảnh đường phô' (Hình 20) 
Vẽ người a bên trái bút trưóc. 


Ve nhà bán hàng và người đang đi lại. 
Vẽ phân kiến trúc. 


Phác họa phần kiến trúc, điểu chỉnh 


mối quan hệ tỷ lệ giữa sáng . tối. 



Hỉnh 20 






























Hình 27a 


GIỠI THIỆU CÁCH VẼ 


Bài tổng hợp 

Chọn đôi tượng ký họa cần phong 
phú, trong cuộc sông đâu đâu cũng có 
thể là đôì tượng để tập vẽ. Cũng có thể 
luyện vẽ theo trí nhớ để nâng cao khả 
năng, có thê dùng bút máy hoặc màu 
nước vẽ kêt hợp cũng là một hình thức 
luyện tập tốt. 






KÝ HỌA PHONG CẢNH 


CHƯƠNG 6 

THƯỞNG THỨC TÁC PHAM 


Phong cảnh đẹp tức là thiên nhiên đẹp, Mác đã nói: “Xa ròi tính tự nhiên 

V ^S Xa rời ! ật , li ® u ’ hình thức bê ngoài của vật thể, cái đẹp của tự nhien 
không’ tôn tại nữa”. 

^ ph° n ể cảnh tức là dùng cảnh vật thiên nhiên làm đối tượng để vẽ, từ ý 
đến vật, tinh thần sẽ vút cao. (Hình 28 ) 









Hình 29 


‘tưiị ịiuxụ^ 


Kiến trúc là tiêu chí của một thành phô", tự thân đã mang đầy đủ tính sáng 
tạo của cái đẹp, vẽ về kiến trúc phải chọn lọc, trong hai bức vẽ trên sử dụng những 
cách thể hiện khác nhau để biểu thị hoàn cảnh và kiến trúc khác ĩứìau.(Hỉnh 29, 
hình 30) 







KÝ HỌA PHONG CẢNH 



40 


Hỉnh 30 










^J: ấU Jí ÚC _ b * n ! è lố ?: d ! m cẳ ỵ à ệũta làm trung tâm cảm hứng, nét vẽ sinh 
đọng - rừng cây, vách đá, đám cỏ, thế hiện rõ cái đẹp của thiên nhien (Hỉnh 31) 




KÝ HỌA PHONG CẢNH 



Quan sát nắm vững bản chất cảnh vật, bút pháp điêu luyện tạo nên 
những nét vẽ nhẹ nhàng, uyển chuyển; vẽ cây và đa the hiện vẻ đẹp tư nhiên 
của rừng cây. {Hình 32a, 32b t 32c, 32d, 32e) 








KỸ HỌA PHONG CẢNH 







THƯỞNG THỨC TÃC PHAM 




Ì<Ã7 


íí>< 


ỊÊMÊ ầỂẳ 

Mgể&:C^íế*'ỉ'JỂÊM*ĨEÌ 


£558W 


§p*g 


»/ 




-sai 


% 


vi 


;ìflí 


[M 


Sa 


Ịlâ 


Hình 33a 




SẫS! 


»>15 

lẵL 

[Bgra 


xj£Ịl 

m 


ĩặĩô 


J 1 P 

■1*5»V; ỉ 


í®pĩ 


ỊsỉsIS 

pẫ 



Phương pháp tương phản là 
phương pháp cơ bản nhất trong 
hội họa, phương pháp này đa 
dạng có tương phản đậm nhạt, 
mau thưa, nét dài nét ngắn. 
Những bức vẽ trên đều áp dụng 
phương pháp này, nó tạo nên 
sự uyển chuyển đa dạng làm 
cho bức tranh thêm sinh động. 
(hỉnh 33a, hình 33h) 


Hình 33h 













vi 


Vm 


M 


m 


I 


1® 

R 


WA 




mm 


m 




K'y 

ÌSữ 


Hình 34a 


m 


Học ký họa là một cách tốt để nâng can trĩnh ÍÍA „ Ãyw , 9 

huật va những tac nhẩm hl ° s h ,^ âng cao cảm nh ận nghệ 

ẼĩẵĩEẫưẸì^ ™ s 


■6 















THƯỞNG THỨC TÁC PHAM 


















THƯỞNG THỨC TÁC PHAM 










KỸ HỌA PHONG CẢNH 



Hình 34d 


KỸ HỌA PHONG CẢNH 

















THƯỞNG THỮC TẨC PHẨM 



Hình 35 


Cảm hứng là một trạng thái tâm lý chỉ diễn ra trong chốc lát, yêu cầu chuẩn 
bị kỹ năng nắm bắt để có thể ghi lại được - nắm bắt được cảm xúc và bộc lộ cá 
tính nghệ thuật. Bức tranh trên đây tác giả bắt gặp một lần trên đường đi, từ 
trong cửa sổ nhìn ra thấy phong cảnh vội ghi ngay. (Hình 35) 


51 






KỶ HỌA PHONG CẢNH 


©ĩ®: 


wầ 

* I 


35-J 




HH 


' rv"'’’ 


ss»ra 


*^sỉ[^£iĩ£ĩX 

': ’!*• Wí * VnK3 








Ki! 


Jỉf jf 


aifíĩỉ 


Ì^IÉÉ 




V 


Ỉ>H| "íl 


bỉH 




fe / 


1 

ItB 


n 


sSirrt 


7 /, 


*5 




ffinA 35a 


Trong thiên nhiên, có những bụi cây nhìn bể ngoài thấy mọc theo nhiều 
hướng không theo trật tự, lộn xộn nhưng trong đó lại tàng ẩn những nét đẹp - 
khi tĩnh tâm quan sát ta sẽ thấy những nét sinh động và sẽ thấy trong những 
cành lá tưởng như lộn xộn đó có một trật tự. (Hình 35b, 35c) 

Bức vẽ này, nêu lên mối quan hệ giữa một bụi cây, đám cỏ, có sự đan xen 
trước, sau; những hòn đá đơn xơ và xa xa là núi cao... (Hình 35a) 
















KÝ HỌA PHONG CẢNH 












Hinh 36c 


Các họa sỹ thường đến miền núi chọn cảnh để vẽ bởi vì ỏ đó họ mới thấy 

được cảnh cũng như người - chất phác tự nhiên. Thiên nhiên tươi đẹp làm cho 

con người quên mệt nhọc, yêu đòi... Ba bức vẽ trên thể hiện rõ quang cảnh tự 

nhiên của vùng rừng núi, cách bố* cục dàn trải tạo ra đường tiếp giáp giữa tròi 

Y* đâ }> thê hi ^ n rÕ quan hài hoà con ' n ể ư ời với thiên nhiên. (Hmh 36a, 
36b, 36c) 








THƯỞNG THỨC TẢC PHAM 



Hỉnh 37d 


57 





















THƯỞNG THỨC TÁC PHAM 



Hình 37h 


Trong cuộc đời mỗi họa sỹ, việc ký họa là gắn bó không thể tách rời. Trong 
thực tiên nghệ thuật, chúng ta phải không ngừng đào sâu suy nghĩ, không 
ngừng phát hiện, không ngừng sáng tạo, ra sức tu dưỡng nghệ thuật. Trong học 
tập thực hiện hữu pháp đến vô pháp, từ vô pháp đến biên giới cao nhất mà ta 
muôn. 

Con đưòng thành công của các nhà nghệ thuật còn đầy gian khổ, dựa theo 
thực tiên nghệ thuật, trường kỳ mới có thể từng bước thành thạo, sẽ có những 
bức vẽ độc đáo của riêng mình, cánh cửa nghệ thùật luôn rộng mở cho những 
người cần cù phấn đấu. (Hình 37a, 37b, 37c, 37d, 37e, 37g, 37h) 


59 


















KÝ HỌA PHONG CẢNH 


NHỮNG BỨC VẼ 
NỔI TIẾNG THẾ GIỚI 





Rừng cày um tùm 
của Sirkin (Nga) 


Cây thông - Sirkin (Nga) 









Ao nước - Sirkin (Nga) 


Đường nhỏ trong rừng - Sirkin (Nga) 


Sirkin là một họa sĩ ngưòi 
Nga nổi tiếng vẽ về phong cảnh 
và rừng. Những tác phẩm ký họa 
của ông cho chúng ta thấy việc 
tạo hình thành công mỹ mãn. 
Tranh thể hiện rõ sự hoành 
tráng, khắc họa sinh động, tinh 
tê hình tượng rừng và cây, đồng 
thời làm cho người xem thấy được 
trí tuệ qua nghệ thuật và giá trị 
tinh thần của thiên nhiên. 


ế % 


62 









THƯỞNG THỨC TÁC PHAM 



1 ' ■■ .„(■ 






Hl 5.1 

«ĩf 5 













Ngoại ô Matxcơva Kakalin (Nga), 


Đây là hai tác phẩm tôi 
thích nhất, họa sĩ đã vận 
dụng ngôn ngữ hội họa một 
cách nhuần nhuyễn để ghi 
lại những hình ảnh về cuộc 
sông, vừa tinh tế vừa khái 
quát lại sinh động và giàu 
hình tượng . 



Cảnh đường phố Tarba - Kakalin (Nga) 














Phong cảnh Coba - Miapxơn (Bulgari) 





















w$ệ. 




rj!đí 

ĩ Sft)HÌ»K 




KỸ HỌA PHONG CẢNH 



Đầu thôn - Xai côngtak (Pháp) 






THƯỎNG THỨC TÁC PHAM 




Y 






Ký, ị . 




1» 


iis 


aỄằ:ửSS2£f 


LfeS 


wỊỀ 

■■■ aSẫE® MMỂzMMÊS:íýềễẾỈẾ I 

Saái5«ĩ^■>■ 5~ĩĩ&ã»<;. ,1* ■ ) í ^ 


88 ^ 


SgHặ: 






AíM £ơ Lunat - Luikhapha (Mỹ) 


Ký họa là ghi lại nhưng hình ảnh trong cuộc sông sinh họat ■ thông qua cảm 
xúc của họa sĩ. Tác phẩm trên được vẽ bằng bút mực, các nểt vẽ thưa, mau tao 
nên hiệu quả cho bức tranh. 


r<«j 


I*y ; <v-ỹfcrr' 


Thuyền chờ than (Anh) 


71 




KÝ HỌA PHONG CẢNH 



Wmm 


ầề$Wi 



MUÉỊMBMmỂị 


>v * « 

'-*;•< • «-».* ** ■ 


Cây già (Anh) 


72 







THƯỞNG THỮC TÁC PHAM 



Đây là một tác phẩm vẽ bằng bút máy, cảnh hai mẹ con 
dưới lùm cây của công viên. Những nét vẽ thuần thục, nhẹ 
nhàng, lanh lẹn tạo được cảm giác ấm áp và đáng yêu. 


Bến phà (Mỳ) 


Bức tranh 
này vẽ bến phà 
bằng bút máy, 
không có cảnh 
tấp nập, đường 
nét đơn giản, 
hình thức biểu 
hiện so sánh 
giữa sáng - tôì, 
càng làm cho 
bến phà yên 
tĩnh tàng thêm 
vẽ huyền bí. 



73 








ubữ IVlìKt 


MỀM 

||||f 

ẸSSSSÌ 




*# • V‘» 




&£&$ 


5é íron£ rừn# (Pháp) 


74 






quả - Van Gogh (Hà Lan) 






P í 


Quán cà phê đêm - Van Gogh (Hà Lan) 


Ỉ M ^ an cao là m ột nghệ 

sĩ vĩ đại có ảnh hưởng lớn 
J ■= ^ thế kỷ 19' ỏng yêu cuộc 
ị sông, lại càng yêu đơi, 
r_~~ trong nét vẽ độc đáo của 
ị • *■ ông chúng ta có thể cảm 

K 5 thụ được ý nghĩa của 
Ẫ cuộc sông, ở đây chúng 
J iL^ : ta có thể thấy rõ phong 
ĩ các ỉ 1 khác thường của tác 

lí pkam> trong lúc ngắm 

ã r- 1| H nghía thưởng thức có thể 
* /í|l \w phân tích, so sánh, thể 
nghiệm để cảm thụ 
pS ệ gi ỊỊA những nội dung của hình 
thức tác phẩm. 








Thuyền trên bờ - Van Gogh (Hà lan) 


KỶ HỌA PHONG CẢNH 







77 

























KÝ HỌA PHONG CẢNH 
















THƯỎNG THỮC TÁC PHAM 





KÝ HỌA PHONG CẢNH 





















